Ngưòi Việt tại Wichita thòi 1975 -1978, 

Bài 4 - Ngày 11.03.2018 

- Năm 1977 (tiếp theo) 

* Sinh hoạt tôn giáo 

Ngoài các sinh hoạt chung như các cuộc họp mặt Tết, picnic, nhảy đầm 
đã kể, còn có sinh hoạt riêng thuộc phạm vi tôn giáo cũng được tổ chức 
theo nhu cầu. 

- Le Phật đản 1977 - Thể theo yêu cầu của qúi cụ, qúi ông bà bên 
Phật giáo, (ý kiến phát xuất từ một sô cụ trong nhóm ngưòi Việt tại 
Lào) nhờ người viết tìm địa điểm để qúi cụ tổ chức lễ Phật Đản 

(tháng Tư năm Đinh Tỵ / tháng 6.1977), và nhờ loan tin trên bản tin để 
mòi người đồng đạo trong và ngoài thành phô tham dự. 

Vì vậy, ngưòi viết xin linh mục chánh xứ cho phép xử dụng trung 
tâm Đức Mẹ Hằng cứu Giúp / PPH Center (đường N. Market) để làm 
địa điểm tổ chức lễ Phật đản, đồng thòi loan tải thông tin về ngày, giờ, 
địa điểm tổ chức lễ Phật Đản năm 1977 trên bản tin, và mời đồng bào 
Phật tử xa gần trên toàn tiểu bang về tham dự. 

- Phía ngưòi theo đạo Công giáo, ngưòi viết cũng nhận được yêu 
cầu tổ chức lóp học xưng tội rước lễ lần đầu, và xin giáo phận cho 
phép linh mục Viêt Nam về dâng Thánh lễ ngày Chủ Nhật, vì đa phần 
không hiểu các lòi kinh, sách Thánh bằng tiếng Anh. 

-Vào mùa hè 1977, một lóp học xưng tội rước lễ lần đầu được tổ chức, 
cha Giám đốc cơ quan đồng ý việc nhờ hai thầy thuộc chi dòng Đồng 
Công về dậy kinh cho các em với thòi gian hai tháng, và do các anh 
LTQ, HTS và ông CTH phụ trách. Địa điểm là Claver Center (một nhà 
thờ đã đóng cửa, và chương trình hot meal đã châm đút. Center này 
trước đây người vỉềtphụ trách việc dọn dẹp sau khi sinh hoạt đã viêt 
noi bài đầu ). 

- về Thánh lễ ngày Chủ Nhật, tòa Giám Mục cho phép một linh mục 
Việt Nam được về Wichita cử hành Thánh lễ mỗi tháng một lần. Linh 


mục PĐĐ từ Kansas City nhận lòi mời về Wichita cử hành Thánh lễ 
hàng tháng cho đồng bào theo đạo Công giáo. Đê phụ giúp các việc 
trong Thánh lễ, như xướng kinh, nguyện ngắm, đọc sách Thánh, một sô 
người gồm ông CTH và hai anh HTS, PVC đảm nhận, về địa điểm 
hành lễ, cha chánh xứ thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng cứu Giúp cho 
mượn nhà thờ (cũng là cha xứ bảo trợ gia đình ngưòi viết). Ngưòi viết 
trách nhiệm việc mở, đóng cửa dọn dẹp vệ sinh trong, ngoài nhà nhờ, 
và nhà vệ sinh sau Thánh lễ. 

* Kết quả cuộc vận động xin vô thưòtig trú 

Cuối tháng 10. 1977 lưỡng viện quốc hội thông qua dự luật Hamilton 
Fish H.R. 7796 nhằm cho pháp ngưòi tị nạn sau 2 năm thuộc qui chê 
tạm dung / parolee (1.94), được phép làm đon xin vô qui chê thường 
trú / permanent (1.551), và chương trình trợ cấp ngưòi tị nạn gia hạn 
thêm 4 năm. Sau đó dự luật được Tổng Thồng Carter ký ban hành. 

Theo luật lệ muốn vô thường trú phải làm đơn, trong khi Wichita thuộc 
trách nhiệm về cơ quan Di Trú văn phòng đặt tại Kansas City (thời gian 
này chưa có văn phòng INS tại Wichita). Người viết đi Kansas City gồ 
cửa cơ quan INS, đê xin, nếu có thê cử nhân viên về Wichita làm các 
thủ tục cấp thẻ. ( Một viên chức thuộc văn phòng BỘ Xã Hội Liền Bang, 
vùng 7 trụ SỞ tại Kansas City, mà người viêt quen khi ông ta cùng phái 
đoàn HHS trung ương đên Wichita 1976 < đã viêt tại bài 2>, nhờ ông 
ta giói thiệu với giới chức bên SỞINS. Ngoài ra, năm 1980 khi quôc hội 
soạn thảo nhằm bô túc và thay thê một sô điểu khoản về luật di trú 
và tị nạn, viên chức này để cử người viêt đại diện tiểu bang , cùng vói 
khoảng 80 người thuộc nhiều cơ quan trên toàn nước Mỹ phụ trách 
việc định cư người tị nạn Đông Á, Đông Âu và Phi châu tham gian 
đóng góp ý kiên cho ủy ban soạn thảo tại Hoa Thịnh Đôn. Sau khi 
được quôc hội lưỡng viện thông qua, Tổng Thông Carter ký ban hành 
ngày 17.03.1980, và có hiệu kể từ ngày 01.04.1980 có tên là ReỊugeeAct 
of 1980). 

Khi gặp viên chức thuộc cơ quan INS, họ yêu cầu ngưòi viết cho 
biết về sô người tham dự và địa điềm làm thẻ. về địa điểm, người 
viết đề nghị phòng học hoặc phòng gym thuộc nhà thờ chính tòa (tòa 
nhà cạnh sô 437 N. Topeka), còn về sô người tham gia sẽ nộp danh 
sách sau. Đe biết sô ngưòi muốn lập thẻ thường trú tại Wichita, ngưòi 
viết lại gửi thư thăm dò ý kiến. Trường họp ai không muốn làm thẻ tại 



địa phưong thì đến văn phòng sở Di trú tại Kansas City. 

Qua bản tin "Thông Báo sô 18 ngày 27.10.1977", trong thư gửi đồng 
bào về việc thăm dò ý kiến xin cơ quan INS cử nhân viên về Wichita 
làm thẻ, có đoạn văn viết như sau: 

" Ngày 10. tháng 4 năm 1977 tại hội trường Mt. Carmall với 750 người 
tham dự, chúng ta đã cùng đồng ý đưa 2 vân để ra để tranh đâu: 1 * 
Xin vô thường trú nhân, 2 *Xin tiếp tục chương trình trợ cấp cho người 
tị nạn ... 

Tháng 5.1977 mỗi người 1 lá thơ thỉnh nguyện gửi đi và đên nay kêt 
quả là ... 

Nêu chúng ta đi Kansas City thì sẽ mât rât nhiều thì giờ, nên chúng tôi 
đề nghị xin nhân viên SỞ Di Trú về Wichita phát đơn, nhận đơn và lập 
thẻ thường trú. Nhưng chúng tôi không biêt sẽ phải mòi về mấy ngày 
và bao nhiêu người lập thẻ thường trú tại Wỉchỉta. 

Đê trả lời câu hỏi này, xin qúỉ vị điển vào tờ giấy in kèm và gửi trả lại 
cho chúng tôi đê chúng tôi chiêt tính để nghị." 

Còn tiếp. 

DV 

Kèm photo thư trả lòi của Thống đốc tiểu bang Kansas " Enclosed ỉs 
the message requested foryour Tebruary Vietnamese newsletter", đề ngày 
24.01.1978. Người viết đề nghị Thống Đốc gửi thư chúc Xuân Mậu 
Ngọ, 1978 đến người tị nạn Việt Nam để người viết loan tải trên bản 
tin sô xuân, tháng 2. 1978 (nội dung sẽ ghi lại vào email sau), và kèm 
copy thơ thăm dò ý kiến ngày 28.10.1977 trích đoạn nêu trên; chụp từ 
chính bản. Copy hai bản chụp phía dưói: 


ITATI OF «»«MI 


• • 



laai) M, »11 



SO u 




lũ <44 a, l|t 'Mf 

1ỊH»t ỊO thíac.* q.i» IpTT tbl bộ 
t)sn dv.obtár ts.ií conr dóne i,dw ; 
«ó tbodÕỊ li™ tthia. i ‘xin tin t«c 
ty su ai có 4 }F tiia <u* tụ tác. 

_• *• • .( 


U/'<Á'tr n f ai / 

TụU sú}. »t Ttft XISO trsn 




V f»/ ù.bót.pás đón tu cus đõtc túo Uíi 
bst tloãi <ũu dãn tbas« 14». 







